Nghiên cứu do NAFOSTED tài trợ vừa được công bô trên tạp chí Scien...  hftps://khoahocphattrien.vn/thoi-su-trong-nuoc/nghien-cuu-do-nafosted... 





Nghiên cứu do NAFOSTTED tài trợ vừa 
được công bồ trên tạp chí Scientific 
Data 


Ngọc Huyền 26/09/2018 13:30 


Nhóm nghiên cứu thuộc dự án Mạng lưới các nhà khoa học xã hội Việt 
Nam (NVSS) vừa có bài công bố trên Scientific Data, một tạp chí uy tín vê 
khoa học dữ liệu, giáo dục và thống kê-xác suất thuộc Nature Research. 


Công trình có tên gọi "An open database of productivity in Vietnams social 
sciences and 

humanities for public use” (Cơ sở dữ liệu mở về năng suất của KHXH&NV Việt 
Nam phục vụ mục đích công) vừa được website của Nature Research công bố hôm 
25/9/2018. Nghiên cứu là đóng góp cho đề tài 502.01-2018.19 do Quỹ 
NAFOSTED tài trợ. 


Nhóm nghiên cứu NVSS bao gôm toàn các thành viên người Việt đến từ hai đại 
học ngoài công lập là Đại học Thành Tây, Hà Nội, và Đại học Phú Xuân, Huế 
(Vương Quân Hoàng, Lã Việt Phương, Vương Thu Trang, Hồ Mạnh Toàn, Nguyễn 
Tô Hồng Kông, Nguyễn Việt Hà, Phạm Hùng Hiệp, Hồ Mạnh Tùng). 


Nghiên cứu trình bày quá trình xây dựng logic, kiến trúc hạ tầng kỹ thuật, lựa 
chọn thuật toán, sự tiến hóa của dữ liệu, cùng với hệ thống kiểm định, xác thực, 
chuẩn hóa dữ liệu và khả năng tương tác, cấu trúc cơ sở dữ liệu, và khả năng 
phân tích dữ liệu lưới kèm đồ họa. 


Lượng dữ liệu sử dụng ban đầu bao gồm 657 nhà khoa học có quốc tịch Việt Nam 
cùng 973 đồng tác giả ngoại quốc có ít nhất 1 bài công bố trên tạp chí thuộc lĩnh 


1of3 7/19/2021, 6:07 PM 


Nghiên cứu do NAFOSTED tài trợ vừa được công bô trên tạp chí Scien...  hftps://khoahocphattrien.vn/thoi-su-trong-nuoc/nghien-cuu-do-nafosted... 


vực KHXH&NV được Scopus chỉ mục hóa trong giai đoạn 2008-2018. 


a b À 
°. °eS%*? tvứ2-s“„ 
c7 2 2n 
«c^° e8» Lì ..... se -e 
.cˆ. 2 . © .¬” ĐẠ Ív? % Lên , „` 
MP QÓ, se ˆ g0 v. Q21 s7 m tr 
*“.. ... -.< + ° X‹¬ ˆ.„.ˆ* 2š *¿ 
“Su 2 pAAdv 2° „3° XÃ xin Lớn 
v“ c7 t2Ÿ^“4 " ` “I Ý CÔ Xây, “1z. / CN 
.- “#: ` 
s.. .~ ` & “ở - la) . “2 “6 ‹ ..® v 


` * 
°e s ®$ KAP (t 
..ẻ > sắ* `=` hệ = = » „2 
sẽ vớ c ` v “tt. dc.) _ - -- ` \dpye^s? 
. ¿ + đx®° + Jn t .» ` P19. 
`. v" _"”. ai ` ° té» , : dư Về 9 
RQ “Ằ. tha .À ` ¿hờ „ˆ „4 tr? 
.> bu.” ˆSxÃ dc. ` + A2+^ sả 
° d*e«y ` ..c. Vvx 1 .*.^“ 
á \»et ^ c7 .^ 
gE-3: .^ v.. dị + “'‹ 
." s Nà nà.) ^ tt , 
.í ` “te... Lá *%$ . 
s" ta“. $4 ø .~. 
`; S%V ..* Z 
w t«t< "G6 


Mạng lưới hợp tác trong các ngành khoa học xã hội thuộc hai thời kỳ, (a) 
2008-2011; và, (b) 2008-2018. Mỗi chấm đại diện cho một nhà nghiên cứu, 
chấm đỏ chỉ giới nữ, chấm xanh chỉ giới nam, chấm da cam chỉ các tác giả nước 
ngoài. Kích thước của chấm thể hiện số công bố của nhà nghiên cứu trong từng 
giai đoạn. Mũi tên trỏ hướng từ tác giả chính (tác giả thứ nhất) đến các tác giả 
khác trong mỗi bài báo. Nguồn: Nghiên cứu "Cơ sở dữ liệu mở về năng suất của 
KHXH&NV Việt Nam phục vụ mục đích công”. 


Theo kỹ sư Lã Việt Phương, một trong hai kỹ sư chịu trách nhiệm thiết kế cấu trúc 
logic, cơ sở dữ liệu và viết thuật toán máy tính của dự án, xây dựng một chỉnh thể 
cơ sở dữ liệu các kết quả nghiên cứu và cấu trúc dữ liệu, đồ họa lưới các nhóm 
nghiên cứu KHXH&NV là quyết định và công việc này rất khó khăn, nhiều rủi ro 
thất bại. 


Quá trình chuẩn bị kéo dài từ tháng 1-2017, tiến hóa” qua nhiều bước, trong đó 
có "bước dừng” gần 3 tháng chỉ để xây dựng bổ sung hệ thống bán tự động nhập 
liệu, kiểm định/chuẩn hóa dữ liệu, phát triển thuật toán phân tích. Sau 13 tháng, 
bản thảo mới hoàn thành. Mất thêm khoảng 6 tháng để vượt qua 3 vòng phản 
biện rất khó khăn. 


"Scientific Data là tạp chí hàng đầu về khoa học dữ liệu. Ban biên tập và phản 


2of3 7/19/2021, 6:07 PM 


Nghiên cứu do NAFOSTED tài trợ vừa được công bô trên tạp chí Scien...  hftps://khoahocphattrien.vn/thoi-su-trong-nuoc/nghien-cuu-do-nafosted... 


biện yêu cầu rất khắt khe về tính thuyết phục của các yếu tố kỹ thuật, gồm cả 
logic cấu trúc và giá trị khoa học” - anh Hồ Mạnh Toàn, một trong các đồng tác 
giả, cho biết. 


Được biết Scientific Data là tạp chí duy nhất của Nature Publishing Group chuyên 
về khoa học dữ liệu/thống kê. Tạp chí đã được chỉ mục trong ISTI Clarivate Web of 
Science với hệ số tác động JIF 2017 là 5.30, trong Scopus với chỉ số CiteScore 
2017 là 6.08. Scopus cũng xếp hạng Scientific Data thuộc nhóm Q1 ở tất cả 6 lĩnh 
vực: Khoa học Thông tin và Thư viện (xếp hạng 1/202 tạp chí thuộc lĩnh vực); 
Xác suất - Thống kê - Rủi ro thuộc Khoa học quyết định (hạng 2/110); Xác suất - 
Thống kê thuộc Toán tổng quát (hạng 4/187); Nghiên cứu giáo dục thuộc KHXH 
(hạng 5/979); Hệ thống thông tin (hạng 12/251) và Ứng dụng KH Máy tính (hạng 
21/535). 


Ngọc Huyền 


https://khoahocphattrien.vn/thoi-su-trong-nuoc/nghien-cuu-do-nafosted-tai-tro-vua-duoc-cong-bo- 
tren-tap-chi-scIentific-data/20180926112813918p882c918.htm 


3 of3 7/19/2021, 6:07 PM 


